NGUYÊN HẠNH 


Tự HỌC ĐÀN GUITAR 
THEO PHƯƠNGẳ EHÁP 



V 

\ 


NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG 



NGUYẾN HẠNH 


Tự HỌC ĐÀN GUITAR 
THEO PHƯƠNG PHÁP 

F.CARULLI 


NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG 



F.CARULLI 


MÉTHOD DE 

GUITARE 

(PHƯƠNG PHÁP ĐÀN GUITARE) 

TÀI LIỆU DÙNG ĐỂ Tự HỌC VỚI: 

_ Phần hướng dẫn đọc nôt và đánh nót trên phím đàn, 
hướng dẫn thư thế đàn và thao tác ngón. 

_ 44 bài tập với phương pháp sư phạm tuyệt vời của 
tác giả F. CARULLI. 

_ 06 bài học để tập các ngón đàn được điêu luyện của 
tác giả F. CARULLI. 

Tôi rất mong quyển sách PHƯƠNG PHÁP ĐÀN 
GUITARE này sẽ giúp nhiều cho bạn đọc trong việc tự học 
đàn GUITAKE. 


NGUYỄN HẠNH 



5 


CÁC DẤU CĂN BẢN CỦA ÂM NHẠC 

Các âm hiệu cho biết có 7 giá trị của nốt là: 

tròn _ o bằng một nhịp có 4 phách (nốt den). 

TRẮNG_ j bằng phân nửa dấu TRÒN. 

ĐEN_ é băng phân nửa dâu TRĂNG. 

MÓC_ ỉ băng phân nửa dấu ĐEN. 

MÓC ĐÔI_ } bằng phân nửa MÓC. 

MÓC BA _____ }■ bằng phân nửa MỔC ĐÔI. 

MÓC BỐN_ 3 bảng phân nửa MÓC BA. 

Cũng có 7 dấu hiệu để nghỉ hay dâu lặng được biêt. là: 

Dấu lặng tròn w nghỉ lâu bằng giá trị một dấu tròn. 

Dấu lặng trắng m nghỉ lâu bằng giá trị một dấu trắng. 

Dấu lặng đen £ nghỉ lâu bằng giá trị một dấu đen. 

Dấu lặng móc nghỉ lâu bằng giá trị một dâu móc. 

Dấu lặng móc đôi * nghỉ lâu bằng giá trị một dấu móc dôi. 

Dấu lặng móc ba 5 nghỉ lâu bằng giá trị một dấu móc ba. 

Dấu lặng móc bôn Ẹ nghỉ lâu băng giá trị một dấu móc bốn. 

Củng CÒ 11 có ô đứng nghỉ 2 dấu lặng tròn và ô đứng nghỉ 4 dấu lặng tròn. 

Dấu châm dặt sau nốt nào thì nó có nửa giá trị của nốt đó; chẳng hạn 

như dâu tròn chấm_bằng ba dấu trắng; dấu trắng châm bằng ba đấu đen; 

dâu đen chấm bằng ba dấu móc; và các dâu chấm khác củng tương tự. 

Có những nhóm ba và sáu nốt, biểu thị bởi 3 và 6, người ta gọi là liên ba 
và liên sáu. Liên ba có giá trị bằng 2 nôt và liên sáu có giá trị bằng 4 nốt 

Nỏt nhạc có 7 tên là: DO (ngày xưa nôt. DO gọi là ƯT), RE, Mĩ, FA, SOL, 
LA, SL Những nốt này không cùng cao độ, từ DO đến RE là một cung, RE đến 
MI là môt cung, MI đến Fa là nửa cung, FA đến SOL là một cung, SOL dến 
LA lả một cung, LA đến SI là một cung, SI đến DO là nửa cung. 



6 


Có 3 loại khóa: khóa Sol khóa DO 18 và khóa Fa e >\ 

, khóa nh ^ c trên các dòng kẻ nhạc khác nhau để xác định tên 

của nốt trên các dòng kẻ nhạc tương ứng. 

Đan Guitare đánh ở khóa Sol trên dòng kẻ thứ hai. 




Mỉ FA Sớl LA Sỉ DO RÉ Mỉ FA SOL 


*TPfB 



LA SỊ 00 RÉ Ml FA SOL u Si DO RÉ Mi 
Có 3 dâu hóa: dâu thăng u, dấu giáng dâu hoàn p . 

„ DấU .. th ! n l-“ âng ' íốt . llhạc , lê " uửa cun S- Dấu giáng hạ nốt nhạc xuống 
h ° à “ deln nốt nhạc trở về tTai 'g thái tự nhiên trước kh, 

tháng hoặc giáng. 

„l la , K ĩ Ì ^n d f U il Óa ^ y < ?! t ở sau khÓa llhac ' các nốt trên đòng hoặc khe 
Lwu. b íỉ. dối :, ngưdi gọi d ° 1» dấu hóa tự nhiên; ngoài ra, 
cd d f* b ? a bất thườllg ,rước ' lốt nhạc, nó có giá trị biến đổi từ nốt dó cho 

... kép .nâng nốt nhạc lên nửa cung của nốt có đấu thăng, và 

đấu giáng kép „ để giám nốt nhạc có dấu giáng xuõng nửa cung. 

Chúng ta có thể dặt đến 7 dấu thăng hoặc 7 dấu giáng ở dầu khóa nhạc. 

... trt " “ ốt ỵ*’ dấu thứ hai trên nốt ũo, dấu thứ ba trên 

Í ^ . ; r tư trêlỉ ,lốt Re ' dấu thứ trên nốt La, dâu thứ sau trê 

nốt Mị, dấu thứ bảy trên nốt Si. 

. . Ĩ5" ! iêu dặt trên nốt Si - dấu thứ hai trên nốt Mi, dấu thứ ba 

12 ^Do a ’dĨu tĩhl^ ỉ s thứ ^ tren nốt Sot dảu thứ sáu 

r.ren 110 1 Do, dâu thứ báy trên nôt Fa. 

... là dâycơ bản \ dựa và0 dó người ta thiết lập một bài 

hát, và tính chât của cung người ta gọi là Thìỉc. 

Có hai dạng Thức: trưởng và thứ. 

dạng trưởng cung tương quan với nó ỏ quăng 3 xuống là 
dạng thứ, và cả hai chịu chung ảnh hưởng của dấu hoa ở dầu khoa nhạc. 

... Neườ ‘ ta ,' lhận biết cun Ê <J ua các dấu hóa ỏ dầu khóa nhạc. Nếu không có 

ílit * hì dd là'cung Do trưởng hoặc cung La thứ. Nếu khi 

có một dấu thăng ở dầu khóa thì cung-đó là Sol trưởng hoặc Mi thứ. 



7 


Hai dấu thăng là cung Re trưởng hoặc Si thứ; ba dấu thăng là cung La 
trưởng hoặc Fa 5 thứ; bốn dấu tháng là cung Mi trưởng hoặc Do s thứ; năm dấu 
thăng là cung Sì trưởng hoặc Sol JỊ thứ; sáu dấu thăng là cung Fa 8 trưởng hoặc 
Re ị thứ; bảy dấu thàng là cung Do 8 trưởng hoặc La n thứ. 

Khi có một dấu giáng ở đầu khóa, người ta gọi dó là cung Fa trưởng hoặc 
cung Re thứ; hai dấu giáng, là cung Si trưởng hoặc cung Sol thứ; ba dấu giáng, 
là cung Mi > trưởng hoặc cung Do thứ; bốn dấu giáng, là cung La Ị, trưởng hoặc 
cung Fa thứ; năm dấu giáng, là cung Re k trưởng hoặc cung Si thứ; sáu dâu 
giáng, là cung Sol t trưởng hoặc cung Mi ; thứ; bảy dâu giáng, là cung Do V 
trưởng hoặc cung La b thứ; 

Để biết được bài nhạc ở dạng trưởng hay dạng thứ, chúng ta nhìn vào âm 
bậc thứ 7 của âm giai xem là dấu thăng ị hay dâu hoàn 5 . Ví dụ: Trong âm giai 
La, âm bậc thứ 7 là nốt Sol. 

Nếu âm bậc thứ 7 có biến đổi thì đó là cung thứ, nếu không biến đổi, đó 
là cung trường. 

Người ta gọi ô nhịp là sự phân chia các thi (phách), ô nhịp được giới hạn 
trong 2 đường vạch nhịp. 

. 3 

Có loại ô nhịp 4 thì c, có loại ô nhịp 3 thì - , và Inại ô nhịp 2 thì ệ. 

Trong ô nhịp của nhịp 4 thì, mỗi thì có giá trị bằng một nốt đen. Cả ô 
nhịp có giá trị băng 4 nốt đen, hoặc một nốt tròn, hoặc hai nô't trắng, hoặc 
tám nốt móc... 

Trong ô nhịp của nhịp 3 thì, mồi thì có giá trị bằng'một nốt đen; và ô 
nhịp 2 thì, mỗi thì có giá trị bằng một nốt trắng. 

Có hai loại nhịp đơn, đó là: nhịp 2/4 là nhịp có 2 thì, mỗi .thì có gía trị 
băng một nốt đen; nhịp 3/8 là nhịp 3 thì, mỗi thì có giá trị bằng một nốt móc. 

Có 3 nhịp kép, đó là: nhịp 12/8, gốc là nhịp 4 thì, và mỗi thì có giá trị 
bằng một nốt đen châm, hoặc ô nhịp có giá trị bằng 4 nốt đen châm. 

Nhịp 9/8, gốc là nhịp 3 thì, và mồi thì có giá trị băng một nốt đen chấm. 

Nhịp 6/8, gốc là nhịp 2 thì, và mỗi thì có giá trị băng một nốt đen châm. 

Khi chúng ta đánh nhịp băng tay hoặc chân cần biết: 

Với nhịp 4 thì, người ta đánh nhịp đầu xuông đất, nhịp thứ hai qua phải, 
nhịp thứ ba qua trái, và nhịp thứ tư lên trên. 

Với nhịp 3 thì, người ta đánh nhịp đầu xuống đâ't, nhịp thứ hai qua phải, 
nhịp thứ ba lên trên. 

Với nhịp 2 thì, người ta (Tánh nhịp đầu xu ông đất, nhịp thứ hai lên trên. 



3 b f hay nhanh mà người ta dặt ở các ô nhịp gọi là Nhịp độ và 

được biểu thị bằng các chữ tiếng Ý như sau: 


Grave . 

Largo assai . 

Largo . 

Ađagio . 

Larghetto . 

Andante sostenuto . 

Moderato. 

Maestoso . 

Andante ... 

Alỉegretto .. 

Allegro . 

Vivace . • 

Presto . 


Rât châm 

Chậm 
Chậm vừa 


Chậm vừa 

Hơi nhanh 
Thật nhanh 
Linh hoạt 
Thật nhanh 



Luyên hay dấu nôi. 

Đường cong nằm trên các nốt đưực diễn cùng một giọng rung. 

.. ỈS? ta g " l dảo i phách . la một dạng ngoạs lệ của việc phân chia thứ tự 
giừa phách mạnh và phách yếu. ' 

Dấu chấm lưu ^ đặt trên nốt hoặc dấu lặng dể diễn lâu tùy ý. 

,ập lại đoạn nhạc e iữa hai dấu tái đoạn (hai vạch 
dứng có dâu hai chấm). ’ * 


, , NÔ )'‘ hỏ ỉ ]à dấu láy n e ắn ; không có giá trị trường dộ. nhưng nó lấy bớt 
trường dộ của nôt đứng sau và liên kết với nôt đó. 


p 

pp 

mf 

f 

# 

Cresc. 

Piano 
Pianissỉmo 
Mezzo forte 
Forte 

Fortissimo 

Sforzato 

Crescendo 

tiếng Ý được dịch: 

Nhẹ ■ 

Rất nhẹ 

Mạnh vừa 
Mạnh 

Rất mạnh 
Cương nghị 

Rinf. 

Rinforzando 


Làm cho mạnh 

Smorz. 

Smorzando 



Dimin. 

Diminuendo 


Bới ỉẩn 
















9 


PHẦN THỨ NHẤT 

Đàn Guitare của Pháp hay của Ý có 3 dây; dây thứ nliât. là Mi, thứ hai là 
Sỉ, thứ ba là Sol, thứ tư là Re, thứ năm là La, và thứ sáu là Mi. 

Dây sô 1 D. sô 2 D. sô 3 D. sô 4 D. sô 5 D. sô 6 



CẤCH CẦM ĐÀN GUITARE VÀ CÁCH ĐẶT TAY 

Không nên ngôi cao quá cung như thâp quá, không đô cao trôn ngực hoặc 
dể hờ trên đầu gôì. 

Ngươi ta thường tựa đàn trên đùi trái, hơi đưa cần dàn lên trên. Đặt 
chân trái lên một cái ghế nhỏ có chiều cao khoảng 14 - 18cm. 



Cách cẩm đàn của đàn ông 
















Bàn tay trái tựa vào cần đàn chồ phím đầu tiên băng 2 ngón cái vả ngón 
trỏ. Ngón cái cầm đàn không phải cố định ở một chồ nhưng 11 Ó phải lướt được 
trên cần đàn. ơ vài phương pháp, các tác giả câm tuyệt dối học viên dùng 
ngón cái của tay trái bâm cạnh đàn đôi diện với các ngón khác, trên dây sô 6 
và đôi khi trên dây thứ 5. Âm nhạc rất. thú vị, 11 Ó giàu chất hòa âm, và bốn 
ngón không đủ thời gian để diễn lời nhạc và các nốt trầm ở cung bậc khác 
nhau, chính vì vậy, dùng ngón cái là cần thiết. 



VỊ trí cầm đàn của tay trái 



Cách chán câ phím đàn 




Cách chận nứa phím ciàn 

Cánh tay phai tựa trên cạnh của thùng dàn hướng bàn tay thẳng đứng 
mặt thùng đàn guitare, thang dứng với dường thẳng chỗ con ngựa của dàn; 
bàn tay tựa nhẹ trên ngón út, nằm ở cạnh dáy Mi (dây số 1), 





13 



Thực hiện hợp âm rải với một ngón Thực hiện họp am rãi vóri 2 ngón 



Thực hiện hỢp âm rải với ba ngón 


Thực hiện hựp âm rái với bôn ngón 

















14 



Chuân bị dánh hợp ám 


Kết thúc việc đánh hợp âm 


, ^ c f" đáuh k , iể , u hoa âm - “S ười ta dùng ngón Uy bàn tay trái nhấn rất 

!!„! t i?*\ dây '; tay , phải , đállh dây dà “’ và buóll g n e ó “ tay à bàn Uy trái ra 
ngay lập tức. Am thanh lúc này như tiếng chuông ngân nho nhỏ. 





Chuẩn bị đánh kiểu hòa âm 










15 


Ngón tay cái của bàn tay phải dùng để đánh các dây sô' 6, 5, và 4; ba dây 
còn lại thay đổi tương ứng với các ngón khác. 

Ngón áp út không dùng để đánh hợp âm. Để đánh hợp âm đến quãng 6, 
quãng 8, người ta dùng ngón trỏ và giữa cho dây số 5 và số 4; ngón cái cho 
dây sô' 3 và sô' 2. 

Ví dụ: 


ậ 

Ngón rlgón Hpc 
c.-u tiô Jtid 

in 

Npón ! f JJÓ 11 Hẹrrti 

cái lf|ì piíĩ:i 

-jF=f= 

3 

Index et Medlun 

ị ,Tj7T3- 

\ 

iJT*n 


n 



rf r 

f F f f p - 

Mgỏn 

Cái 


r r *r 


Cần lưu ý khi đánh đàn, ngón cái của bàn tay phải đưa lên trước so với 
các ngón khác, và bàn tay đừng dưa cao hay hạ thấp ra phía sau. 


CÁCH LÊN DÂY ĐÀN 

Lên dây đàn dựa vào thính giác là chính. Người ta lên giây thứ 5 
là dây La theo cái La mầu; đó lằ một dụng cụ bằng thép, có độ rung 
trùng tần sô' của nô't La. Ngoài ra, chúng ta có thể lấy theo một dụng 
cụ khác có tần sô' trùng vđi nót La cũng được. Bá'm vào phím 5 của dây 
5, chúng ta đánh được nốt Re; dừng âm Re này dể canh lại dây đàn sô 4 
(dây Re). Bâ'm vào phím 5 của dây 4,’ chúng ta đánh dược nốt Sol; dùng 
âm Sol này dể canh lại dây đàn sô 3 (dây Sol). Bấm vào phím 4 của dây 
3, chúng ta đánh được nô't Si; dùng âm Si này để canh lại dây đàn sô 2 
(dây Si). Bám vào phím 5 của dây 2, chúng ta đánh được nôt Mi; dùng 
âm Mi này để canh lại dây đàn sô' 1 (dây Mi). Dây sô' 6 cũng là đây Mi 
nhưng thấp hơn một bất dộ, chung ta có thể dùng dây Mi sô' 1 để canh 
dây 6. 










16 


Nhạc viết cho Guitare dùng bộ khóa chuẩn, thường viết ớ khóa Sol. 
Chẳng hạn, các dây buông của dàn Guỉtare tương ứng với các nôt: 


Dáy 6 1)5 1)4 D3 1)2 DI 



- o 

<5 

Mi Là Rê Soi Si Mí 


Nhưng dây buông, nghĩa là các ngón tay trái không cần bấm, được ký 
hiệu bằng một dáu o nhỏ bên cạnh nốt. Ví dụ: 

Sô 0 nliỏ phía trên nốt Mi, cho biết dó là dây buông. 



Số 0 nhỏ phía trên nốt Si, cho biết đó là dây buông. 



Sô 0 nho cạnh nỏt Soì, cho biêt đó là dây buông. 



Sô 0 nhỏ cạnh nôt Re, cho biêt đó là dây buông. 



Số 0 nhỏ cạnh nốt La, cho biết đó là dây buông. 





17 


Sô' 0 nhỏ cạnh nốt Mi, cho biết đó là dây buông. 



CÁC NỐT cơ BẢN 

Các nốt trên đàn Guitare được thực hiện bởi dây buông và các phím đàn. 
Vị trí các nốt dược thể hiện qua 4 phím đàn đầu tiên gọi là vị trí phím thấp. 

Các nốt cơ bản ở 4 phím đàn đầu tiên là: 

_ Dây thứ sáu: 



s ^ w 

Mì Fà Sòl 


Dây buông Phím l Phím ;í 


_ Dây thứ năm: 

Sau nô't Sol ở phím thứ ba của dây thứ sáu, tiếp theo là nô't La (dây 
buông) à dây thứ 5. 



Là Sì Đô 

Dẳy buông Phím 2 Phím 3 


_ Dây thứ tư: 

Sau nôt Đô ở phím thứ ba của dây thứ năm, tiếp theo là nốt Rê (dây 
buông) ỏ dây thứ 4. 



Rê 

Dây buòng 


Mi Fa 

riiỉtu 2 Phím .1 

_ Dây thứ ba: 

Sau nôt Fa ở phím thứ ba của dây thứ tư, tiếp theo là nốt Sol (dây buông) 
ờ dây thứ 3. 



Sol La 

Dây huótig Phím 2 


_ Dây thứ hai: 

Sau nôt La ỏ phím thứ 2 của dây thứ ba, tiếp theo ỉà nốt Si (dây buông) ở 
dây thứ 2. 



Si Đô Rê 

Dây buông Phím I Phím 3 


_ Dây thứ nhất: 


Sau nốt Rê ồ phím thứ 3 của dây thứ hai, tiếp theo là nốt Mi (đây buông) 
ở dây thứ 1. 



Mi 


Dáy buông 


Fa 

Phíiu 1 


Sol 

Plúiu 3 


Trên cày đàn Guitare, hai phỉm liên tiêp nhau, cách nhau nửa cung. Hĩnh 
vẽ sau, cho chúng ta thấy đầy đủ vị trí các nốt ở phím 1 đến phím 4 trên cây 
dàn Guitare. 



19 



Ô nhịp đẩu dành cho các nôt trên dây buổng, ỏ nhịp 1 dành cho các nôt tron phim 
sô* 1, ô nhịp 2 dành cho các nôt trên phím sô 2, ô nhịp 3 dành cho các nôt trên phím 
sô* 3, ô nhịp 4 dành cho các nôt trẽn phím sô 4. 


CÁC NỐT MỞ RỘNG 

Ngoài thế bấm cơ bản từ phím 1 đến phím 4, các phím đàn Guitare còn 
tiếp tục đến phím 12. ở mồi dây có thể diễn tả được ít nhất là 13 nốt (một 
nốt dây buông và 12 nốt trên phím đàn). Như vậy, với 6 dây đàn, chúng ta có 
thể diễn tả được ít nhất là 78 kiểu nốt (các nốt có thể trùng cao độ). Từ nôt 
thấp nhất là nốt Mì (dây buông thứ 6) đến nốt cao nhât Mí (cách 3 bát độ) cho 
phép diễn một thang âm rộng và phong phú. 





I 


Vị trí các nốt ở phím đàn Guitare: 



o nhịp đầu tương ứng với vị trí dây buông. Các ô nhịp từ thứ hai trở di, tương 
ưng vói các vị trí trên phím dàn. Mồi phím đàn cách nhau nửa cung. 























21 


ÂM GIAI CỦA THẾ THỨ NHẤT 

Những con số dể chỉ ngón tay của bàn tay trái, và vị trí các phím đàn. 
Những nôt trông (dây buông) được ghi bằng sô 0, ngón trỏ số 1, ngón 




giữa sô' 2, ngón áp út số 3, và ngón út số 4. 


Phím Fj 
Ngổn 4 


J Q . ề ~B õ *.» n ? ĩ 8 




i s 


0 1 ỉ + 

Ị 




Dây số 6 Dáy 5 Dây 4 Dáy 3 Dây 2 

BÀI TẬP 

DÀNH ĐỂ HỌC VÀ ĐỌC TÓT CÁC NỐT 
ở THẾ THỮ NHẤT 
ÁM GIAI 


Dây 1 





Lời dặn: Các con sô để biểu thị cho các ngón tay của bàn tay trái, và các ngón tay cùa 
bàn tay phải dược biếu thị bằng các ký tự sau: p = ngón cái (viết tất từ chữ ponce); ỉ = ngón 
tro (viết tắt từ chữ index); m = ngón giữa (viết tắt từ chữ mcdias); u = ngón áp út (viết 'tắt từ 
chứ anmtlaỉrc). 
































































































































































































































24 


ÂM GIAĨ LÊN VÀ XUỐNG VỚĨ CÁC DÂU THẢNG 

Dâysó6 :: Dây sõ' 5 nâvsô'4. 









































































































































26 


CÁCH ĐÁNH CÁC HỢP âm 

Có những hợp âm 4, 5, và 6 nốt. Hợp âm 4 nốt thì đánh với 4 ngọn tay. 
Ví dụ: 



Đánh, 


Hợp âm 5 nốt, đánh vói 4 ngón tay; nhưng lướt ngón cái trên 2 dây dầu, 
và các nốt khác của 3 ngón còn lại. 

Ví dụ: 


Hợp âm 6 nôt, đánh lướt ngón cái trên 3 dây đầu, và các nốt khác của 3 
ngón còn lại. 

Ví dụ: 


Có cách đánh hợp âm nhanh hơn, các'nốt có thể được đánh chung cùng 
một lúc. 




CHẬN HƠP Âm 

Ngươi ta gọi chận hợp âm là dùng một ngón tay của bàn tay trái để chận 
lên hai hoặc nhiều nốt. 


Ví du: 



27 


CÁCH ĐÁNH HỢp Âm Rời 

Trên đàn Guitare, có những lối đánh hợp âm rời 3 nỏt, 4, 6, 8, 9, 12 và 
16 nốt; với 3 hay 4 ngón. 

Với mỗi loại hợp âm tương ứng, có một hài tập nhỏ để luỹện ngón cho 
tay trái và tay phải quen với hợp âm rời. 

Trong khi chơi nhạc trẽn đàn Guitare, nếu chúng ta gạp nôt trầm nhưng 
không ở đáy buông, bấm ngón tay trên dây cho hết rồi mới buông dể tránh 
câm tiếng, dó là đều cần để giữ dược âm thanh của nỏt nhạc và tránh tiêng 
rung dây buông. 

HỢP âm rời 3 NỐT 



HỢP Ảm rời 4 NỐT 


ARPÈGES DE QUATRE NOTES 


ARPECÌIOS DE CUATPO NOTAS 














































HỢP ÂM HỜI 6 NỐT 






























































29 


HỢP ảm rời 6 NỐT 










































































30 


HỢP âm rời 8 NÓT 



Mỗi nhạc cụ có một giọng khác nhau: trên Guitare có thể chơi nhiều 
giọng, nhưng tốt nhất là ở thể trưởng và thứ, Re trưởng và thứ, Mi trưởng và 
thứ, Do, Dol, Fa. Những giọng khác khó hơn, bây giờ chúng ta thực hiện các 
âm giai, hợp âm qua các bài tập ngắn với những giọng thường dùng. 


















































ÂM GIAI, HỢp Âm, bài tập 
VÀ NHỮNG ĐOẠN KHÁC GIỌNG RAT thông dụng 

ở THẾ BẤM THỨ NHẤT 

Lưu ý: Khi gặp chữ p (pouce) ở trên hay dưới một nốt, thì dùng ngổn tay cái 
của bàn tay trái để bâm (dôi diện các ngón khác, phía sau cần đàn). 

Các nốt trầm có vạch nốt quay xuống đều phải đánh bằng ngón tay cái 
của bàn tay phải. 


























































































































































































































































































































































































































































































































40 




































































































































































ilil 










































































































































































































































Sỉ ĩ ãỉSỈ 




Ĩ‘T ■■■ i r.rii i ■ ! 

l.taBBB l'L* 


»5»J5J y»» BM1 


CÁC BÀI TẬP TỊÊP THEO ĐỂ TẬP QỤEN 
VỚI THẾ BẤM THÚ NHAT 


grazioso 


^ r w t pr r V V f 7 TW T 


Ịprà^BSS 


!CEtLrsạ& 


/ĩ' ĩ- f r 


■xrn 




















































iil 


















































































^=♦1 






















































































































































































































































































































































































































































































54 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































61 


PHẦN THỨ HAI 

CHẢY TIẾNG HAY CÁC NÔT ĐƯỢC Nối 

Người ta làm cháy tiếng lẽn hoặc xuông. 

Chảy tiếng lên, người ta đánh mạnh nốt dầu và nhác ngón tay ở bàn tay 
trái ra, dể ngón tay rơi trên nốt thứ hai mả không cần đánh (làn. 

Chảy tiếng xucmg, người ta đánh mạnh nốt đầu và nhấc ngón tay ở bàn 
tay trái ra, làm kêu nốt thứ hai, chuẩn bị đánh nôt tiếp, nếu không phải là 
dây buông. Kỳ thuật chảy tiếng được phối hợp với kỹ thuật rung dây (khi 
đánh nốt thứ nhất, trong khi dây dang rung, dùng ngón tay bàn tay trái nhấn 
tiếp nốt thứ hai mà không cần đánh dàn), kỹ thuật vuốt day. 


gĩỈBsea 

sliseer - ; m 















































































































H 


ĐẤU LÁY 

Những dâu láy dơn và các dâu kép là dâu hoa mỹ, đó là những nôt không 
có gía trị về trường độ, nhưng 11 Ó làm câu nhạc phong phú hơn và giá trị 
trường độ của nó lúc diễn sè lấy bớt từ 1/3 đến 1/2 trường dộ nốt chính đứng 
liền sau nó, Ví dụ: 


Dâu láy đơn 


Cách viết 






Cách diễn 


Cách viết 


Cách diễn 


€ ] 


Dấu láy kép 


Cách viết 


Cách diễn 



































































04 


DẤU VÊ VÀ ÂM ĐIỆU 

Dấu vê cũng là một dấu hoa mỹ, người ta cung làm chảy tiếng các nốt 
đứng cạnh, thường là nốt trên 11 Ó, chày tiếng thật nhanh để kịp với trường độ 
của nốt chính. 

Ví dụ : 



Am điệu đôi ìúc được gặp sau dấu vạch nhịp. Được tiến hành như dấu vê, 
nhưng luôn hắt dầu từ cao dộ của nốt chính. 

Người ta diễn âm điệu trên dàn Guitare với 3 cách sau: 

1. Đánh nốt chính một lần, sau dó chảy tiếng nhiều lần các nốt kế tiếp. 

2. Đánh nốt. chính, chảy tiếng ữ nốt phụ phía trên. 

3. Chuẩn bị hai nốt trên hai dây khác nhau với các ngón tay trái, dùng 2 
ngón tay mặt để dánh. 


Ví dụ: 

lìatỉ llutìniK CArli tJiứ l radi Uìứ 2 r ' OAoli I liứ 3 



CÁC THẾ BẤM 

Đàu Guitare có 5 thế bấm trên cần đàn, nhưng các nhà soạn nhạc và 
thầy giáo ít sử dụng hợp âm trên các thế bâm dó. Các phím đàn thường dùng 
trong các âm giai là phím 4, phím 5, phím 7 và phím 9. 

Sau đậy là bản vẽ nốt trên cần đàn, sau dó sẽ có bài tập âm giai cho các 
phím tương ứng trên. 

















65 


Các nốt tương ứng trên 6 dây của cần dàn 


Df>y sỏ 1 

•jAy thứ 2 
Dây thứ 3 

Dây thứ 4 
Dây thứ 5 
Dáy thứ 6 



Không nên yêu cầu học viên học thuộc lòng tất cả các nôi trên cần dàn 
(như một cái lệ). Chúng ta có một phương pháp mới* ngắn, dề học. 

Trong khi học phần thứ nhất, chúng ta chỉ cần biết, thế báin thứ nhất (từ 
phím thứ nhất đến phím thứ tứ). Chúng ta có thể học thuộc lòng nốt trên các 
phím Sĩ-.u: 

Dây số $ Dây 5 Dây 4 Dây 3 Dây 2 Dây 1 

Phím 5 
Phím 7 
Phím 8 
Phím 10 














ÂM GIAI VÀ BÀI TẬP 

* 

CÁC PHÍM ĐÀN THƯỜNG DÙNG ở CÁC CUNG THÔNG DỤNG 


PHÍM ĐÀN THỨ Tư 



























lĩiil 


















































BÀI TẬP CỦA TẤT CẢ CẮC THẾ BÁM 

























































































































































































































































3* Crbb 
ĩ el Trasie 








































































































Tl 


NHỮNG NỐT ĐÓI 


Có 4 cách đánh nốt đôi như sau: nốt dôi tam trình (hai nốt cách nhau 
quãng 3), nốt dôi lục trình (cách nhau quàng 6), nốt dôi bát trình (cách nhau 
quăng 8), nốt dôi thập trình (cách nhau quãng 10). Ví dụ: 



BÀI TẬP DÀNH CHO 

TAM TRÌNH, LỤC TRÌNH, BÁT TRÌNH VÀ THẮPTRÌNH 




























Andante mossn 


3 

pai Octaves 

rn Ortavnỉ) 


cho bát trình 


















































































75 


NHỮNG ÂM THANH HÀI HÒA 

Âm thanh hài hòa (nghe như tiếng chuông) được tạo ra trên các phím 5, 7 
và 12 và dôi lúc ở phím 4 và 3 của các dây trầm. 

Để đàn dược các âm thanh trên, các ngón tay trái phai để nhẹ trên phím 
đàn (A), không dược bấm giừa ố phím đàn. Người ta đánh day đàn mạnh bằng 
ngón cái của tay mặt, gần nơi con ngựa chông đàn. 

(A) Phím dàn là một vạch ngăn bằng đổng, nơi người ta chia ô phím 
thành từng nửa giọng. 

Dưới đây là âm thanh hài hòa trên 6 dây đàn. 



6 ' Corde 
6° Cuerda 



















































































D ^«111 



















































































































































liii 





























































































































lun 









































































'ĨHk\ 


83 



















































































































































































































































































































































































































































































































Qj Ị [ 












































































































































V I ’ r 


21149 ft. 


































































lĩllll 



















































































































































































































































































































































































































9 




















































































































































































































































































































r n ’ r n hỉĩỉĩĩĩ Uĩĩĩĩ ĨỈĨUĨ EErllr p ’> ’ 


















































































































































































































































































































































































































































Moderato 


















































































staocato 


?• Ca6e.. 
7° Traate 


I 
































































































































































































































































































































ẽb 


• c«e I J r 

*’■ ĨVaiíí 


' V 


r 5*Case r 

5°T*n»1t 4° Trnete 





















































































































































































































































































































































































































MỤC LỤC 


NỘI DUNG TRANG 

Cấc dấu căn bản âm nhạc 5 

PHẦN I 

Cách cầm đàn và cách đặt tay 9 

Các nốt cơ bản 17 

Các nôt mở rộng 19 

Âm giai thế bấm thứ 1 - Bài tập 21 

Am giai ìên xuống với các dâu thăng - giáng 24 

Bài tập với dấu thăng giáng 25 

Cách đánh hợp âm 26 

Cách đánh hợp âm rời 27 

Am giai hỢp âm, bài tập thông dụng ở thế bấm 1 31 

Bài tập dể tập quen với thế bấm 1 46 

PHẦN II 

Chảy tiếng hay các nốt nối 61 

Dấu iáy 63 

Dâu vê - âm điệu - các thế bấm ' 64 

Các phím đàn thường dùng ở các cung thông dụng 66 

Bài tập của tât cả .các thê bấm 68 

Những nốt đôi 72 

Những âm thanh hài hòa 75 

Bài tập âm thanh hài hòa 76 

6 Bài tập để tập các thế bấm 105 



■ Tự HỌC ĐÀN GUITAR 

THEO PHƯƠNG PHÁP FXARULLI 

Chịu trách nhiệm xuất bản: Qụang Thắng 

Biôn tạp nội dung: Lé Tuân Hải 

Sửa bản in: Minh Hòa 

Bìa: Lẽ T3n 

In 1 00G cuỌn tgị Xí nghiệp in 27 tháng 7, 

73 Trân Trọng. Q. Go Víp.TP. HÒ Chí Minh. 
SỔ dâng hý kỄ hoạch xuâtbản; 1073/XB : QLXB-33. 
Cục xuất bản ký ngày 08 tháng oỵ năm 2005. 

In xong và nộp lưu chiếu tháng 12 năm 2005. 




JABO* «AU>tiM 

NHỬNG TÁC PHÀM 6AT HÚ 

dược toận lậi cho 


r f)iuit hành tại 


Công ty TNHH BÚT VIỆT ^ 

172 Đinh Tiên Hoàng, Q.l.TP.HCM 
ĐT: 8201686 - Wcbsite: www.v-nghe.com 
i 1: v-nghe @ hcm. fpt. V 


ÙLkLỊiỉ 


CAC SÁCH VÊ GUITAR ĐÃ PHÁT HÀNH 


Nouvi* HANH 


<C-c 

cổ ìlển 


i’A» wCy iU >I 


Tự HỌC ĐÀN 




Tự HỌC DAN OỤITAl 
THEO PHƯƠNCỈBnAl 


F. CARULLI 


VOl MẮN Ul ti* «6 m 
n »AI NAI KẾI ntxo 
n*5N» VA MooAi M/Oc 


NHỮNG TÁC PHÍM BẮT HÙ 

Guỉtar Cíassie 


Tự HỌC CHƠI ĐÀN 


V HỌC CHƠI ĐÀ 


• K» DI Mlf K M \O.U> 


IKMHK14 K M. *OU> 


Tự HỌC DÀN 
GỦITAR SOLO 


Tự HỌC ĐÀN 
GtHTAR SOLO 


PLAMENCO 

GUITAR SOLOS 




















